Những dòng sông nh 


Hoàng Tá Thích 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di 
động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Mục lục 


Những dòng sông nhỏ 


Hoàng Tá Thích 


Những dòng sông nhỏ 


Hồi ức của Hoàng Tá Thích 


Người con gái đầu tiên bước vào đời Trịnh Công Sơn là một cô gái 
đẹp của thành phố Huế thời bấy giờ. Chỉ là một cuộc tình lãng 
mạn thời niên thiếu, khi anh mới 18 và cô gái xinh tươi như một 
vùng cỏ non liên thiên bích ấy vừa tròn 17. Thuở đó, tình yêu của 
lứa tuổi này được viết bằng chữ A lớn (Amour), mà một cái nắm 
tay đủ làm cho nhau ngây ngất, một nụ hôn vụng về tưởng suốt 
đời không thể nào quên. Hơn nữa, trong cái thành phố nhỏ bé đầy 
những thành kiến bảo thủ ấy, anh chỉ có thể để lòng mơ mộng đến 
một cuộc tình nhẹ nhàng đầy tính lãng mạn. 


Cho đến một hôm nghe tin người mình yêu sắp từ giã con đường 
Huyền Trân Công Chúa, anh bỗng thấy lòng vấn vương một nỗi 
buồn man mác. Con đường đó anh vẫn thường đi qua. Ngôi nhà 
của nàng nằm cao cao bên bờ sông Bến Ngự, đối với anh quen 
thuộc biết bao. Những buổi chiều tà, cùng ngồi với nhau trong 
phòng đọc sách, anh có thể nhìn thấy, một chút nắng vàng vẩn vơ 
đọng trước hiên nhà phía trước. Cuộc tình trôi qua như thoáng 
mây bay, chẳng có một gắn bó hứa hẹn nào, nhưng lại sống mãi 
trong tác phẩm nổi tiếng Nhìn những mùa thu đi (1960): “Anh 
nghe buồn mình “trên ấy”, chuyện chúng mình ngày xưa, anh ghi 
bằng nhiều thu vắng, đến thu này thì mộng nhạt phai”. Anh 
thường gọi cái buồn man mác đó là la melancolie, nỗi buồn nhẹ 
nhàng như đang ngồi trong một khu vườn nhìn buổi chiều tà tắt 
nắng. 


Ướt mi được viết từ những giọt lệ trên khóe mắt ca sĩ Thanh Thúy 
lúc được chính anh yêu cầu cô hát bẩn Giọt mưa thu ở phòng trà 
Vân Cảnh (Sài Gòn) năm 1958. “Buồn dâng lên đôi môi, buồn đau 
hoen ướt mi ai rồi”. Hồi đó Thanh Thúy còn rất trẻ, chưa đủ tuổi 
để ký hợp đồng khi đi vào nghề ca hát mà đã sớm mất mẹ. Anh 
cũng chưa quen biết nhiều cô ca sĩ này, nhưng nhìn những giọt 


nước long lanh trên đôi mắt to tròn ấy, anh đã xúc động không 
cùng. Sau khi trở về Huế, anh ghi lại cảm xúc của mình và bài hát 
được gửi vào Sài Gòn cho Thanh Thúy. Ca khúc Ướt mi, có thể gọi 
là tác phẩm đầu tay của anh trong những năm 1959-1960, qua 
tiếng hát liêu trai của Thanh Thúy tại khắp các phòng trà, vũ 
trường Sài Gòn, đã làm cho cái tên Trịnh Công Sơn trở thành một 
dấu hỏi, vì thật ra ít ai biết tác giả là người như thế nào. 


Một bài nhạc khác cũng được anh viết cho Thanh Thúy, như là 
một kỷ niệm của người nhạc sĩ một hôm bất chợt thấy thương cho 
người ca sĩ lặng lẽ trở về ngõ tối sau một đêm tràn ngập ánh đèn 
màu: “Thương ai về ngõ tối, sương rơi ướt đôi môi... Thương ai về 
xóm vắng, đêm nay thiếu ánh trăng (Thương một người-1959). 


Đầu năm 1962, gia đình dời nhà từ đường Phan Bội Châu qua 
Nguyễn Trường Tộ. Đối diện nhà là khuôn viên của tòa Tổng giám 
mục Huế. Đứng trên ban-công, có thể nhìn thấy một đoạn đường 
phía bên kia cầu Phú Cam. Con đường đó, ngày ngày người con gái 
mang tên Diễm trong chiếc áo lụa trắng của trường Đồng Khánh, 
vẫn thường đi ngang, băng qua cầu, rẽ tay mặt về nhà. Hình ảnh 
người con gái thùy mị mang nét kín cổng cao tường rất cổ điển đó 
đã làm cho anh không ngày nào không nhìn xuống đường chờ đợi: 


Lụa áo em qua phủ mặt đường 
Gót nhỏ xanh xao tựa khói sương 


Diễm mang đến cho anh một mối tình nhẹ nhàng và lãng mạn như 
hai chữ Diễm xưa. Có hôm thức dậy muộn, nhìn thấy bên cửa sổ 
có cài một nhành dạ lý hương, anh biết người đẹp đã đi qua nhà 
mình. Và mỗi lần thức dậy anh đều mong nhìn thấy cành hoa cài 
trên cửa: “Chiều nay còn mưa, sao em không lại, nhớ mãi trong 
cơn đau vùi, làm sao có nhau, hẳn lên nỗi đau, bước chân em xin 
về mau”. 


Diễm xưa ra đời, nhanh chóng nổi tiếng khắp miền Nam, đến độ 
mọi người đều cho đó là một mối tình lớn của Trịnh Công Sơn. 
Nhưng không phải thế, vì chưa đầy một năm sau thì đôi mắt nai 
ngây tròn của người em mới thực sự làm anh ngây ngất. Cuối năm 
1962, lúc anh bắt đầu cuộc sống xa nhà ở Quy Nhơn rồi Bảo Lộc, 
thì những cánh thư tình đã bắt đầu qua lại với Dao Ánh. Từ đôi 


mắt trong như nắng thủy tỉnh của nàng, rất nhiều ca khúc viết tiếp 
theo đều dành cho người con gái này. “Còn tuổi nào cho em” đây? 
“Thuở đó, tình đẹp như cơn “Mưa hồng” ươm nắng. Anh thổ lộ 
“em đã cho tôi quên đi muộn phiền”. Đến độ anh đã tưởng rằng 
“áo xưa dù nhầu, cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau”. 


Nhưng trước sau Trịnh Công Sơn vẫn là một nghệ sĩ lãng du, chưa 
có ý định dừng chân ở bến đỗ nào. Còn cô gái khuê các Dao Ánh 
lại không thể sống mãi với mối tình lãng mạn chẳng một lời một 
hứa hẹn. Và cuối cùng cuộc tình đã kết thúc sau nhiều năm gắn bó: 


Em đi bóng đổ đường dài 
Để tôi ở lại miệt mài nỗi đau 


Đầu năm 1970, trong những ngày tháng lang thang trên vùng đồi 
núi Đà Lạt, anh gặp một cô gái xinh đẹp đã liều lĩnh leo rào nội trú 
Trường Yersin để hẹn hò với anh - P.T.L môi đỏ má hồng, mắt 
long lanh như nước hồ Đà Lạt, đã đem đến cho anh nguồn vưi mới. 
Trên những con đường của thành phố ngàn thông mơ mộng, anh 
cùng người đẹp lang thang khi xuống phố khi leo đồi. Nhưng rồi 
cuộc tình lại cũng như thoáng mây bay, chưa kéo dài bao lâu đã 
phải chia tay vội vàng. Khoảng cuối năm 1970, anh đang ở Huế 
bỗng nhận được điện tín nhắn vào Sài Gòn gấp. Vài hôm nữa đã là 
ngày giỗ thân phụ nhưng anh vẫn vội vã lên máy bay để chỉ kịp 
đến phi trường tiễn đưa người tình rời quê hương đến một 
phương trời xa xôi biền biệt: 


Em đi pháo đỏ nhuộm đường 
Tôi ngồi với nỗi tiếc thương bạc lòng. 


Biết không bao giờ có thể gặp lại, làm sao giây phút tiễn đưa 
chẳng khỏi chạnh lòng: “Từ lúc đưa em về, là biết xa nghìn trùng... 
ta nghe nghìn giọt lệ, rớt xuống thành hồ nước long lanh (Như 
cánh vạc bay - 1970)”. 


(Hơn 20 năm sau, nhân qua Canada thăm các em vào năm 1992, 
anh lại trùng phùng với người cũ ở Ottawa, được gia đình nàng 
đón tiếp như một người khách quý). 


Năm 1981, anh gặp Hoàng Lan. Cô gái lúc nào cũng sống động vui 


tươi này gợi lên hình ảnh một đôi hài ba lê duyên dáng gõ trên 
phím dương cầm thánh thót. Tóc mây buông xõa, môi cười họa mịi, 
đóa hoa vàng đã nhập vào hồn làm anh ngây ngất. Nhân ngày sinh 
của người đẹp, anh mang đến tặng nàng 21 cánh hoa hồng màu 
vàng: “Yêu em một đóa hoa vàng, yêu em một phút hoàng lan tình 
cờ”. 


Bài hát anh viết cho Hoàng Lan năm 1981 mang tên Một thuở hoa 
vàng, sau được đổi thành Hoa vàng mấy độ lúc xuất bản: “Em đến 
bên đời, hoa vàng một đóa, một thoáng hương bay, bên trời phố lạ, 
nào có ai hay, ta gặp tình cờ”. 


Hồi đó, Trịnh Công Sơn vừa đến ngưỡng 40. Nếu quả thật anh đã 
mệt mỏi đôi chân muốn tìm một nơi ngơi nghỉ, biết đâu người con 
gái này có thể là người bạn đời của anh. Nhưng rồi cuộc tình cũng 
trôi qua. Không do phụ rẫy, không bởi nhạt phai, mà chỉ vì anh 
muôn thuở là chàng lãng tử. 


(Những ngày ở Canada, hơn 10 năm sau, anh cũng đã gặp lại 
Hoàng Lan. Đóa hoa vàng giờ đây đã được cắm vào một mái ấm 
gia đình ở Toronto). 


Khoảng năm 1990, V.A đến với anh bằng những nồng nàn của 
người con gái tuổi đôi mươi có nhan sắc tuyệt vời và thân hình 
chuẩn mực của một á hậu. V.A thường xuyên đến thăm anh ở nhà 
Duy Tân. Tiếc thay, cuộc tình chỉ kéo dài chưa đầy năm. Gó lần, 
anh nhờ một người bạn trẻ đưa V.A về. Đến khi biết ra thì quá 
muộn màng, chàng trai ấy đã mang nàng tiên ra đi không trở lại. 
Chẳng biết, anh có đau khổ vì mất người yêu hay không, chỉ biết 
V.A có lần nhắn tin cho anh Sơn khi cô nằm trên giường bệnh, 
nhưng anh đã không đến thăm. Cuộc tình này chấm dứt để lại cho 
chúng ta ca khúc. Còn hai con mắt (1990): “Còn hai con mắt khóc 
người một con, còn hai con mắt một con khóc người, con mắt còn 
lại nhìn một thành hai, nhìn em yêu thương, nhìn em thú dữ”. 
Không hiểu anh nghĩ gì khi viết nhìn em yêu thương, nhìn em thú 
dữ, chỉ biết rằng mỗi lần nhắc đến tên V.A hình như anh có chút 
chi băn khoăn trong lòng. 


Năm 1992, sau khi đi Canada về anh thường lưi tới với Hồng 
Nhung. Cô ca sĩ nhạc pop người Hà Nội với thân hình bé như hạt 


tiêu dường như làm cho anh trẻ lại. Hồng Nhung chỉ bằng nửa tuổi 
của anh Sơn, nhưng ngay từ đầu cô vẫn hồn nhiên xưng hô với 
anh một cách thân mật như người bằng vai phải lứa. Mặc dù đôi 
khi anh trách yêu cô là “hỗn”, nhưng lại tỏ về rất thú vị. 


Khi bắt đầu chuyển sang hát nhạc Việt, Hồng Nhung trình bày ca 
khúc Hạ trắng với thể điệu rock. Một số khán giả yêu nhạc Trịnh 
Công Sơn đã bày tỏ sự không bằng lòng vì cho rằng không phù hợp 
phong cách nhạc Trịnh. Nhưng anh Sơn lại cười hiền hòa: “Chẳng 
sao, bởi vì Hồng Nhung hát bình thường sẽ không thể nào tranh 
được với Khánh Ly”. Dù biết là anh chỉ nói đùa, nhưng điều đó 
chứng tổ anh rất thương cô gái bé bỏng này. Và có lẽ Hồng Nhung 
là người ca sĩ duy nhất được Trịnh Công Sơn viết riêng cho đến ba 
bài hát (Thuở Bống là người, Bống không là bống, Bống bồng ơi). 


Tuy rất được yêu, nhưng cũng có lúc Bống làm anh buồn. Hay có 
lúc Bống đã muốn nhảy lên bờ, bỏ mặc anh đợi chờ dưới suối. 
Như anh đã viết: “Có một con đường em không đi tới, vui buồn hội 
ngộ trong kiếp người”. Phải chăng đó là một lời trách móc người 
bạn bé nhỏ đã không chia sẻ những vui buồn trong cuộc đời với 
anh? 


Cuối năm 1992, một người tình cũ từ Hoa Kỳ trở về thăm anh: 
“Người ngỡ đã đi xa, nhưng người bỗng lại về” (Tình nhớ). Dao 
Ánh vẫn trong tà áo lụa ngày nào, vẫn đôi mắt của nắng thủy tỉnh, 
vẫn là đóa hướng dương vô thường, đã làm anh như sống lại với 
những kỷ niệm xa xưa. Không khác gì ngày xưa, vẫn chọn một chỗ 
hẹn hò dưới phố. Buổi chiều, anh nhờ các em gái chọn giúp một 
chiếc sơ mi để mặc đi đến chỗ hẹn. Năm ấy là mùa pháo Tết cuối 
cùng ở Việt Nam, anh bồi hồi nhìn người yêu trở lại: “Hai mươi 
năm xin trả nợ người, trả nợ một đời em đã phụ tôi, bao nhiêu 
năm em nợ bạc đầu, trả nợ một đời không hết tình đâu.” (Xin trả 
nợ người - 1993). 


Rồi lại bồi hồi nhìn người yêu ra đi về nơi ngút ngàn xa cách. 
Những cánh thư đi về nối lại chuyện tình hai mươi năm về trước. 
Lại tiếp tục những cuộc hẹn hò, kéo dài cho đến ngày anh nằm 
bệnh. Trong số các khuôn mặt người tình, có lẽ Dao Ánh là người 
anh yêu thương sâu đậm nhất. Phần đông những người cũ khi gặp 
lại đều đã thuộc về người khác, anh luôn giữ mối tương kính bạn 


bè. Riêng Dao Ánh đã làm cho tình cẩm trong anh sống lại, hai 
mươi năm vơi cạn lại đầy... 


Khánh Ly không có một cuộc tình với Trịnh Công Sơn, nhưng định 
mệnh như đã gắn liền cái tên cô với tên anh. Cô ca sĩ này đã chân 
đất giã từ thành phố Đà Lạt để theo Trịnh Công Sơn hát cho sinh 
viên lúc chỉ hơn 20 tuổi. Nhiều người đã cho rằng trời sinh ra 
Khánh Ly để hát nhạc Trịnh Công Sơn. Cô yêu thương anh như 
một người bạn, một người anh, một người thầy, và cả một người 
tình. Đôi khi trước mặt những người khác, anh đã la rầy Khánh Ly 
như một cô học trò nhỏ. Khánh Ly cũng chỉ cười buồn. 


Suốt mười năm bên cạnh anh, Khánh Ly đã trở thành một cái gì 
không thể tách rời với cái tên Trịnh Công Sơn. Khánh Ly thường 
nói: “Tuy không một ca khúc nào của Trịnh Công Sơn viết riêng 
cho tôi, nhưng tôi vẫn có cảm tưởng hầu hết tất cả những ca khúc 
của Trịnh Công Sơn đều được viết cho Khánh Ly”. Có lẽ vì vậy mà 
có thể nói cô là một trong những người hiểu rõ nhất từng ca từ 
cũng như những tâm ý trong một số lớn ca khúc của anh. Sau nam 
1975, Khánh Ly rời Việt Nam lang thang khắp thế giới với nghiệp 
cầm ca, nhưng không lúc nào cô rời bỏ cái tên Trịnh Công Sơn bên 
cạnh cuộc đời mình. Khánh Ly từng nói rằng, cô đã chết nửa cuộc 
đời theo Trịnh Công Sơn sau ngày anh nằm xuống. 


Đối với Trịnh Công Sơn, anh chỉ thấy Khánh Ly là một gắn bó định 
mệnh. Hơn mười lăm năm sau mới hội ngộ nhau ở Canada, đối 
diện với anh Sơn vẫn là Khánh Ly nhỏ bé ngày xưa, luôn luôn yêu 
thương và kính trọng người anh, người thầy của mình... 


Một điều chắc chắn là bất cứ người con gái nào tới với anh, đem 
đến cho anh dù chỉ một chút tình, anh vẫn nâng niu đón nhận. 
Ngay cả khi anh đã qua độ tuổi bồng bột mà, như anh thường nói, 
đôi khi ngồi bên một người đẹp chưa chắc anh đã thú vị bằng ngồi 
ngắm ánh nắng buổi chiều tà hay cơn mưa phùn buổi sáng, thì vẫn 
có rất nhiều phụ nữ vì yêu tài mà tìm đến anh. 


Anh biết ơn tất cả, bởi bản chất anh là luôn trân trọng hết thảy 
mọi phụ nữ mình từng quen biết trong đời. 


Lời giới thiệu 

Hoàng Tá Thích là em rể của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, hiện gia đình 
ông định cư ở Canada. Nhân ngày giỗ thứ 6 của nhạc sĩ, ông viết cuốn 
hồi ức: Như những dòng sông, NXB Văn nghệ và Công ty Văn hóa 
Phương Nam vừa phát hành. Tác giả viết về người mẹ, những người 
em, những người tình và những người bạn của nhạc sĩ: đồng thời cho 
biết hoàn cảnh ra đời của một số ca khúc, những ca từ của nhạc sĩ 
thường bị hát sai... Quen biết nhạc sĩ từ thời thanh niên và sau này là 
“người trong nhà”, nên tác giả có điều kiện để hiểu và viết đúng về đời 
thường của nhạc sĩ. Chúng tôi xin trích một đoạn trong cuốn sách viết 
về “Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ” của nhạc sĩ. 
Đ.T.B 


Hồi ức của Hoàng Tá Thích 


Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện. 
Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Báo LaoĐộng 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 15 tháng 4 năm 2007 


